cơ HỘI VIỆC LÀM VẬT TƯ-THIÉT BỊ LƯƠNG CAO! 

1. Cơ hội việc làm Vật tư - Thiết bị 

Theo đó, trên thị trường việc làm, tuyển dụng nhân viên trong ngành vật tư - thiết 
bị dù không nhiều nhưng là những cơ hội việc làm tốt cho các ứng viên đang tìm 
việc. Bởi yêu cầu tuyến dụng các vị trí trong lĩnh vực này mang tính đặc thù nên 
không phải ứng viên nào cũng đáp ứng được tiêu chí công việc mà nhà tuyển dụng 
đưa ra. 

2. Top việc làm Vật tư - Thiết bị hấp dẫn nhất 

2.1. Việc làm nhân viên cung úng vật tư 

Vật tư - Thiết bị có mặt trong nhiều ngành nghề có liên quan đến máy móc, thiết 
bị, vật tư trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Do đó, nhân viên cung ứng vật tư 
có thể tìm thấy trong nhiều ngành nghề khác nhau từ lĩnh vực xây dựng công trình, 
y tế, xuất nhập khẩu... 

Nhân viên cung ứng vật tư là người chịu trách nhiệm mua thiết bị, vật tư, linh kiện 
trong nhà máy, nhà xưởng về phục vụ sản xuất, hoạt động kinh doanh của công ty. 
Họ sẽ là người thực hiện công việc cung ứng vật tư cho công ty, cụ thể việc làm 
nhân viên cung ứng vật tư như sau: 

2.2. Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế 

Thiết bị y tế là một trong những lĩnh vực có nhu cầu cao, đặc biệt là nhập khẩu về 
phục vụ cho ngành y tế ở Việt Nam. Nước ta nhập khẩu trên 90% thiết bị y tế từ 
nước ngoài và các công ty nước ngoài thống lĩnh thị trường cung ứng thiết bị y tế ở 
nước ta. Riêng năm 2017, vốn đầu tư vào lĩnh vực này ở Việt Nam lên 1,1 tỷ USD. 

2.3. Nhân viên kế toán vật tư 

Kế toán vật tư là người làm công tác quản lý, theo dõi toàn bộ quy trình xuất - 
nhập - tồn kho các loại vật tư, công cụ, nguyên vật liệu, hàng hóa., mua vào nhập 
kho và xuất kho. Các vật tư này dùng sử dụng ở công ty hay bán, làm công trình 
của công ty đảm bảo yêu cầu quản lý, thuận tiện cho hoạt động sản xuất kinh 
doanh của doanh nghiệp 

3. Các tỉnh thành tuyển việc làm Vật tư - Thiết bị phổ biến 
3.1. Việc làm nhân viên vật tư tại Hà Nội 



Tại Hà Nội, một trong những thủ đô lớn nhất thế giới, bạn cũng sẽ tìm được các 
công việc trong lĩnh vực vật tư - thiết bị tại công ty nhà nước, công ty tư nhân lớn 
nhỏ hay các doanh nghiệp nước ngoài. Là một trong những thành phố có số lượng 
doanh nghiệp hoạt động kinh doanh lớn nhất cả nước, Hà Nội là nơi được nhiều 
người lao động chọn tìm việc sinh sống cũng như các doanh nghiệp lớn nhỏ đóng 
trụ sở, chi nhánh tại đây. 

3.2. Việc làm Vật tu - Thiết bị tại TPHCM 

Là một trong những thành phố có thị trường lao động lớn giữa cung và cầu, việc 
làm ở TPHCM luôn diễn ra sôi động, tuyến dụng nhiều vị trí công việc, nhiều 
ngành nghề khác nhau. Bạn cũng sẽ tìm thấy các công việc trong lĩnh vực vật tư - 
thiết bị ở các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Bạn hãy đọc kỹ tin 
tuyên dụng đăng tải trên các website tìm việc làm Online như Timviec365.vn hay 
tin tuyển dụng đăng trên mạng xã hội, website của công ty đó. Từ đó, bạn sẽ biết 
mình phù hợp với vị trí công việc nào trong lĩnh vực vật tư - thiết bị. 

3.3. Việc làm Vật tu - Thiết bị tại Bắc Ninh 

Bắc Ninh, tỉnh thành công nghiệp phát triển mạnh mẽ với đóng góp của nhiều 
doanh nghiệp FDI, các tập đoàn quốc tế lớn như Samsung, Microsoít, Honda... tạo 
ra môi trường làm việc chuyên nghiệp, hấp dẫn nhiều người lao động ở khắp các 
tỉnh thành trên cả nước về làm việc trên địa bàn tỉnh. 

»> Xem thêm chi tiết tại: https://timviec365.vn/viec-lam-vat-tu-thiet-bi-c38v0 

#tìm_việc_làm 

#tìm_việc_làm_thêm 

#tìm_việc_nhanh 

#timvieclam365 

#timviec365vn 

#tìm_việc_làm_của_timviec365vn 



